7 
Y e / 4 
Y b 


PAs 


J A 


MÔT NGAY 


Tác giả: 
Thuyền trưởng Indigo Bão Tố 
(tên thật là Sam Taplin) 


Trình bày: 
Jim Nô Banh Trời, 
(tên thât là Stephen Wright) 
Minh hoa: 
Neddy “Búng” Răng Cá Mập 


(thường gọi là lan MeNee) 


Người dịch: Linh Thư 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 


(id mucivc ÁR 


CHUONG 1 

LÊN TÀU 

Sao không là hải tặc chứ 
Su thât 

Nhüng quy tác trên tàu 
Nói như hải câu 

Thành viên trên tàu 

Hải tặc chuyên nghiệp 
Bạn là cướp biển kiểu nào? 


CHƯƠNG 2 

MÁNH LỚI HẢI TẶC 
Di chuyển 

Bảo vệ con tàu 
Những lá cờ đáng sợ 


CHƯƠNG 3 

MÁU VÀ SẤM 

Mưu mô xảo quyệt 

Dan đại bác... 

Đấu tay đôi 

Sự tra tấn tàn bạo 

Của cải! 

Nếu đau thì la lên nha... 


CHUONG 4 

TRÊN BIÉN VÀ TRÊN BÒ 
Thức ăn hôi hám 

Chống lại sự tẻ nhạt 

Hải tặc trên bờ 

Hoang đảo 

Kết thúc có hậu? 


CHƯƠNG 5 

GHI CHÉP VỀ HẢI TẶC 

Tay xó lá được hâm mộ 
Nguy hiểm - phụ nữ trên tàu 
Điểm đến trong mơ 

Các loại buồm 

Loại tàu? 


68 
69 
72 
74 
76 
78 


ẤT BẢN DO THU VIÊN KHTH TP.HCM THUC HIỆN 
E Cb a cŸyayia 


m Taplin ; Linh Thư dich. - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2014. 


CHƯƠNG 1 


LÊN TÀU 


hào mừng! Trông bạn cũng khá đấy. Ban đã biết vị 

trí của mình trên tàu chưa? Bạn có thích đứng trên 
boong tàu, cảm nhận sóng vô dưới chân mình và vị mặn 
của gió biển không? Nếu bạn muốn túi mình dây áp tiền và 
rời bỏ cuộc đời thủy thủ buôn tẻ, hãy đặt chân lên tàu nào. 
Bởi vì cuộc đời có bao lâu đâu mà không đi làm hải tặc. 


m 


` 


(id SAO KHÔNG LÀ HẢI TÁC CHỨ ád 


Nè, ban nghï là ban rành vê hâi tác lám há? Nëu ban là môt 
tay chém gió cự phách thì nhớ giùm cho là hầu hết những 
câu chuyện bạn nghe được đều sai bét. Chẳng hạn như: 


THỌT CHÂN VÀ CHỘT MÁT? 

Sự thật là cũng có vài tay cướp biển bị dui hoặc xi cà que — 
kiểu này mà đứng gác là nguy à nghe. Khi đọc truyện, chắc 
bạn cũng nghĩ rằng thật khó kiếm được một gã có đủ chân 
tay trên một con tàu cướp biển. Nhưng mà đừng có tin - 
làm sao bạn điều khiển nổi một con tàu to vật vã trong khi 
chẳng có lấy một tên đồng bọn nào lành lặn trên tàu. 


Bắt được tao 
trước đi rồi tính! 


Trả kho báu cho 
tụi tao... i 


waty 


DI TRÊN GÔ VÁN? Thật xâu hổ khí phải 


Đây lại là một ý nghĩ vớ vân khác. ra di bằng cách hoang 
Mấy gã cướp biển thể nào cũng đường này... 
khit mũi khinh bỉ cái ý tưởng giết Z 


người bằng cách cho họ ra đúng „ 
ở đầu tấm ván đặt chênh vênh 
trên mặt biển cho coi. Có hàng tá 
cách nực cười hơn để quảng kẻ ZZ 
thù của họ khỏi tàu. (Lát nữa kể 
nghe.) 


CHÔN GIẦU KHO TÀNG? 
Sao câu chuyện nào cứ hễ dính 
dáng tới cướp biển thì lại nhắc 
đến những kho báu quý giá được 
cất trong những chiếc rương cũ 
kỹ chôn sâu trong lòng đất vậy? 
Có vài tay cướp biển đầu đất làm 
như thế thật, nhưng đa số đều 
nghĩ ra nhiều trò hay hơn - như 
ném tiền vào các cuộc nhậu và 
bài bạc, rồi lại đi cướp thêm. 


=> Còn có một điều thoải 


(è SUTHẬT ÉD 


Xong, nhiêu đó đủ rồi - vậy những tên cướp biển chúng ta 
thực chất làm gi? Và tại sao lại trở thành hải tặc? 


NHỮNG HẢI TÁC VÊNH VANG 

Thời đó (đầu thế kỷ 18) có hai lý do tuyệt vời để một thủy 
thủ trở thành hải tặc. Nguyên do đầu tiên dï nhiên là vì 
tiền. Có vô số tàu buôn đây áp của cải và cướp chúng dễ y 
như rơi vào họng của một 
con cá voi vậy. 


mái khác, đó là sự tự do. 
Nhiều chàng thủy thủ 
khỏe mạnh rám nắng phải 
làm việc đến kiệt sức từ 
giờ này qua giờ khác dưới 


trướng một gã thuyền trưởng độc ác với mức thù lao rẻ 
mạt. Nếu trở thành hải tặc, bạn sẽ được đối xử bình đẳng 
và có thời gian vui chơi thánh thoi. 


... Ê, CÓ LẦN TUI NHÌN THẤY 
MỘT CON TÔM HÙM NHẢY MÚA 
NHƯ TRONG MO VẬY... 


Dây là viễn cảnh 


NHỮNG HIỂM HỌA = Merg 
vê hưu của mi đây... 


Chỉ có một vấn dê nho nhỏ duy 
nhất - hải tặc là một nghề không 
lâu dài. Bạn thường xuyên phải 
dấn thân vào chỗ nguy hiểm, và 
nếu chẳng may bạn bị hải quân 
tóm được thì sẽ hơi rát cổ đấy: 
trùm hải tặc sẽ bị treo cổ. 


Và bạn còn phải đương đầu với 
cảnh đói khát, chìm tàu, đạn đại 
bác bay vun vút, những kẻ thù 
khát máu, những căn bệnh lạ. 
(Nhưng bạn sẽ trở thành những 
kẻ nhát gan nếu cố tránh né 
những điều đó.) 


BẠN CÂN GÌ 
Nếu bạn muốn sống lâu thêm 

năm phút, bạn phải chắc là mình 
có những thứ sau đây: 


=< ` S 


THÉ GIỚI GỖ = 
Những điều kë trên làm bạn sợ quá hả? Cứ thử bước lên tàu f 
xem. Thế giới bồng bềnh toàn gỗ và dây thùng đó sẽ là nhà 
của bạn trong hàng tháng trời và cuối cùng - hãy dạo bước 
dọc theo boong tàu. 
XS? ` © buồm 
Khoang thuy cản li È phía lái 
tưởng / pr CURE = 
Tời cáp... 
3 =ë 4 ZF — 
À 2 ô Ó của. 
? thủythủ — 
g7 9= Thùngchứa 3 
_ 2z 
= * + PRES 
| ÀX 
= =: 
= * + < 


À z À 
âm néo buôm 


R 


Truc quay 


bi 


Boong du 


S 
kẽ) 
© 
É 
mi 
= 


S NHÜNG QUY TÁC TRÊN T TÀU s ÁD 


Phái cánh giác v6i moi thú! Dây là môt con tàu hái tăc, 
nhung không có nghĩa là bạn có quyền cư xử như những 
con thú hoang không phép tắc đâu nhé. Bạn có thể thỏa ch 
tung hoành dọc ngang trên mặt biển nếu bạn có một số q 
tắc cho riêng mình. Có hàng đống những quy tắc, uà nếu 

= tuân thu chúng sẽ sam thiếu được rủi ro làm môi cho bọn 
cá mập. ` es 


d 


XË KHÔNG AN CÁP | 

Chúng ta sẽ dành cả đời để cướp bóc hết thảy những ai di 

lại trên bảy đại dương, nhưng chỉ có một thằng ba que xỏ 
đáng khinh bỉ mới ăn trộm đồ của đồng bọn nó. Đừng có 

dụng vào. ị 


` X KHÔNG BÀI BAC 


Không c có gì làm cho các hải tặc nổi điên bằng Uiệc mất tiền 
Uào bài bạc. L Le st ta MIE có chuyện đánh dâm 


~ 


X TAT HÉT ĐÈN VÀO TÁM GIỜ TÔI 

Nếu chúng ta ngủ muộn, chúng ta sẽ trở thành 
những con cún lười biếng vào sáng hôm sau, và . 
dễ dàng bị bọn địch tóm cổ. Hãy neui thât ee f 
.. «nhé, anh bạn thân mên. | 


Những người dàn bà đẹp làm cho chúng ta xao nIững cò 
tệ hơn cả những thứ ung nhọt. Hãy chú tâm uào công uiệc 
di, hối các chàng trai. - 


Xë LAU CHÙI VŨ KHÍ SẠCH SẼ 
Đoản kiếm và súng ngắn của hải tặc là niềm đam mê uà tự 
hào của gã - uà là uũ khí tự uệ tốt nhất của chính hải tặc 
dó. Hãy luôn giữ cho chúng sáng bóng uà sẵn sàng chiến 

đấu trong bất cứ tình huống nào. ` P 


Lưỡi đoản kiêm 


«Ati: 


XÉ DOÀN KÊT 
Chúng ta sống chết có nhau. Nếu có chuyện gì tôi 
tệ xảy ra trong cuộc chiến, thiên đường sẽ chào 
`` đón những gã hải tặc ngu ngốc đã bó rơi đồng 
bọn hoặc láng tránh trách nhiệm của mình. 


el 


NHUNG CUỘC DO SÚNG QUY QUÁI 

Còn một nguyên tắc nữa: không bao giờ đánh nhau với 
dòng bọn trên biển. Nếu bạn có tranh cãi xem ai có dáng 
đi oai vệ nhất hoặc muốn dạy cho một tên rận bọ khác 
một bài học thì hãy chờ đến khi vào đất liền và xử hắn theo 
đúng kiểu hải tặc. 


Mặt mày kính tóm y 


: Còn mày là con chuột móm, 
như con cá tuyêt. 


con quái vật nhớp nháp. 
x Cả hai cùng cầm súng 
E ngắn và đứng trên bờ biên, 
g a quay lung lai vói nhau... 
2 ... đi mười lâm bước chân, 
quay lại và bắn. 


Tao đã nói là tao 
đúng rồi mà. 


Nếu cả hai đều bắn 
không trúng, thì hãy 
tuốt kiếm ra. Người 
nào làm đối phương bị 
thương đương nhiên sẽ 
thắng trong cuộc tranh 
luận. \ 


HÌNH PHẠT CƯỚP BIỂN 
Bạn có muốn biết điều gì sẽ xây 
ra với một gã ngựa non háu đá 
dám phá vỡ quy tắc không? Bạn 
có thể bị cột vào dây thừng thả 
đu đưa trên mặt biển lạnh cóng 
và bị lôi theo con tàu trong một 
hai ngày gì đó... 


Nhìn kìa - một 
con cá hải tặc! 


Tui nghĩ là có chút 
nhằm lẫn ở đây... 


... hoặc bị trói chặt vào cột . 
buôm và bị quất bởi một 
chiếc dây thùng bị tuóc 
thành từng sợi, được gọi là 


Mày không nói được 


… hoặc tệ hơn: bị quẳng : 
nhiều hả? 


lại trên một hoang đảo, 
và chẳng có gì cả ngoài 
một khẩu súng ngắn. 


MỖI HẢI TÁC, MỘT LÁ PHIẾU 

Luật lệ của chúng ta nghiêm khắc, nhưng công bằng. Trên 
những con tàu hải quân, người ta quản lý bằng gậy sắt, 
nhưng nếu là hải tặc bạn có quyền bàn bạc về cách điều 
hành của con tàu. Chúng ta bỏ phiếu trước khi làm một 
điều gì đó to tát - như liệu có nên xẻo mũi tù binh hoặc 
treo hắn lên thanh rằm néo buồm hay không. 


Toàn bộ hải tặc trên tàu đều có quyên bỏ phiếu để bầu 
thuyền trưởng, và nếu hắn trở nên tôi tệ, chúng ta có quyền 


đá hắn khỏi tàu và bầu một người mới. 


Ông bị đuổi... 


(id NÓI NHU HẢI CÂU ED 


Càng đọc nhiêu, ban sẽ nhận ra rằng các gã cướp biển 
không hẳn nói tiếng Anh. Thay vào đó, họ nói một ngôn 
ngữ của riêng họ - tiếng Hải Tặc. Hãy dành chút thời gian 
cho một bài học nho nhỏ. Hãy nói những câu sau nếu lỡ 
đụng độ một tay cướp biển. 


Dừng lại 
mày ở dó! 


Nào mọi người chiêu đãi 
tiệc rượu, tao vui vẻ! 


Thằng nhỏ bốc vác 
di châu Hà Bá rồi! 


Aaaaaaa! Hãy lau ta bằng một 
tắm ván ướt nếu ta xoắn lại 
không thì tắt cả sé đong đưa ở 
dàng sau bánh lái! 


… không, rất tiếc - 
tôi chả hiểu gì sắt, 


(È THÀNH VIÊN TRÊN TÀU d 


Có phải bạn đang tập thích nghi với cuộc sống trên biển 
không? Trước khi bắt tay vào công việc, bạn nên làm quen 
với vài thủy thủ lão làng trên tàu đi. Đó là những người vô 
cùng cần thiết cho cuộc sống sau này của bạn. 


XŠ BÁC THO MỘC LÉM LÍNH 
Ống giống như ông hoàng vậy á, 

vì sau một cuộc chiến, con thuyền 
thể nào cũng dây lỗ thủng mà bạn 
thậm chí có thể nhìn xuyên qua 
bằng mắt thường. Nếu trong đoàn 
không có thủy thủ nào đủ khả năng 
sửa nó lại như cũ, thì cả thảy đều 
yên vị dưới đáy biển hết. 


Bình tĩnh nào - có vài St BÁC SĨ PHẪU THUÂT 
bệnh nhân của tôi cũng j 
còn sông mà. 


Ban thât may mán nêu trong dòi 
cuóp biên không bao giò bi chém 
trúng hoặc mắc phải môt căn 
bệnh hiểm nghèo nào đó, vì vậy 
bác sĩ là người rất quan trọng. 


+ 


e, 


Xế THO ĐÓNG THÜNG 
KHÉO LÉO 

Anh ta đóng và sửa các thùng 
gỗ dùng để đựng thức ăn của 
bạn, vì thế anh ấy cũng quan 
trọng. Cố bảo vệ mạng sống 
anh ấy nhé. 


S THUYỀN TRƯỞNG 

KHOÁC LÁC 
Bạn sẽ không thích bộ dạng của ống 
đâu... Hầu hết các thuyền trưởng đều 
thể hiện sự quan trọng của họ bằng 
cách ăn vận như các ông hoàng. 


KE MÈO 

Việc tốt nhất nó làm là đảm bảo số 
lượng chuột trên tàu ít hơn số lượng 
thủy thủ. 


Ầ, HẢI TÁC CHUYÊN NGHIÊP MÙ 


Không muốn chui dâu vào thòng long à? Bạn chỉ cần xin 
phép để trở thành hải tặc thôi. Cướp biển là một phi vụ 
hời, nhiều tàu buôn thực chất chu du trên biển để đột nhập 
vào tàu nước ngoài. 

Bạn sẽ được gọi là thủy thủ tàu tuân tra* 
nếu bạn làm công việc này, thậm chí bạn 
còn nhận được cả Giấy thông hành, cho 
phép bạn thoải mái đi đây đó cướp bóc. 


* Tàu của tư nhân được chính phủ cho phép 


đi lùng bắt tàu buôn của địch. Giây thông hành 


Việc này hợp pháp, 


` 


lÌng 


Ì x 


(À, BAN LÀ CƯỚP BIỂN KIỂU NÀO? i) 


Hỏi nhanh nhé, để xem bạn có dòng máu hải tặc không. 
Tưởng tượng xem nếu bạn bắt được một kẻ thù sinh tử và 
tàu của hắn dây tràn vàng. Bạn sẽ... 


a)... cướp sạch từng đồng 
trong kho tàng của hắn, đốt 
tàu hắn và thét lên: “AAAA! 
ĐÂY LÀ BÀI HỌC DÀNH 
CHO MI, ĐỒ CON LƯƠN 
ĐÁNG TỞM KIA!”? 


b)... đạp hắn văng xuống 
biển, để những con cá mập 
cù chân hắn và hắn phải 
cầu xin tha mạng? 


C)... treo hắn cả đêm ngoài 
trời bão tố ác nghiệt? 


Muốn biết câu trả lời hả? Đó là... TẤT CÁ MẤY THỨ DÓ! Ha 
ha ha! Nào, hãy nốc một chút rượu mạnh và chuẩn bị cho 
những chuyến cướp bóc đi. 


le 


& 


R 


De 


$3 


CHUONG 2 


MÁNH LỚI HÁI TẶC 


E thì hây dep bô lòng kiêu ngao cüa ban xuông và 
nghe này. Có thể bạn là một tên cướp hung bạo nhất 
trên đại dương, nhưng bạn không thể tiến xa hơn nếu 
không có những nền tảng căn bản. (Nếu bạn đã thành thạo 
rồi thì có thể bỏ qua phần dưới đây, trừ phi bạn muốn rèn 
giữa thêm kỹ năng của mình.) 


je 


BƯỚC DI NHƯ 

CƯỚP BIỂN 

Đầu tiên, bạn cần lưu ý 
là boong tàu luôn lắc lu, 
không như ở trên bờ. Bạn 
sẽ không hù dọa được 

ai hết nếu cứ té dập mặt 
hoài, vì vậy bạn cần phải 
bước di thật nhanh nhẹn. 


Lắc nhẹ hông theo chuyển động 
của con tàu. 


LEO TRÈO THOĂN THOÁT 

Hơn nửa đời thủy thủ của bạn gắn liền với 
những cột buồm, vì vậy bạn phải lanh lẹ như 
một chú khi. 


Ông mà leo trèo được thì chắc 
ai cũng di biển được quá?! 


Ww. h 
—-__ } ` 
N ST * N 


Bạn sẽ thường xuyên phải đứng = 
trên những sợi thừng ẩm ướt, ^ - - à 
tron trot từ độ cao hơn 1 thước Ba 
„trên một chiếc tàu lắc lư như thể ` 1U 
con rigựa chứng trên mặt băng. ; TEL 
„ Vì vậy hãy coi chừng - nếu ban F13111 
D trượt té thì thiệt là thê thảm. HA 
HA 


S 
ss 


\ 
b 
j 


CĂNG BUÔM 
Hâu nhu môi ngày, ban dêu phái kéo 
một dây thừng nặng và to - những 
cánh buôm sẽ được kéo căng hết cỡ 
mọi lúc để con tàu tăng tốc, ngoài ra 
những sợi thừng còn dùng để kéo cờ, 
và giữ cho những khẩu đại bác không 
bị dịch chuyển khỏi vị trí. 


NHỮNG NÚT THẮT 
Tất cả những dây thừng này 
cần được cột chặt ,vì vậy 
hãy học nhiều cách buộc 
nút dây. Nếu bạn làm mất 
một đầu mối thì điểm nút 
đó trở thành nút thắt chết, 
bạn thất bại. Bạn có thể 
vừa thắt nút chân ngỗng 
trong vòng bốn giây vừa 
tung một cước vào mặt 
con cá mập chứ. 


Nút chân ngông 


=È Nút nôi cầu 


ND : Một vài nút thất đơn giản 


để bạn làm thử 


@ DI CHUYÊN ÁN 


Nhièu tên cuóp bién bi chët thê thám khi dâm tháng tàu 
vào những tảng đá tử thần hoặc bị lạc trên biển và đói đến 
chết. Hãy cố tìm hiểu chút ít về nơi bạn đến để giảm thiểu 
tối đa những rủi ro này. Dưới đây là một vài mẹo vặt: 


Một sơ đồ của khu vực mà bạn đang đi đến 
sẽ làm cho sự sống và cái chết 

trở nên khác biệt. Nhưng 
đừng đặt tất cả niềm 
tin vào một thứ duy 
nhất - có nhiều thứ 
không chính xác 
lắm. 


Một loại sơ đồ để 
phòng tránh 


La bàn đang chỉ về hướng Bắc, 
nhờ nó ít nhất bạn cũng biết 
hướng tàu đang đi. 


je 


Hãy tận dụng những kỹ thuật tối tân 
nhất. Đứng quay mặt với mặt trời để 
đo bóng của nó. Điều này cho thấy 
độ cao của mặt trời, giúp cho bạn biết 
được nơi bạn đang đứng. (Dù sao thì 
nó cũng chỉ là lý thuyết mà thôi...) 


Một cái ống nhòm cực kỳ hữu dụng. Nó giúp 
bạn quan sát tình hình đất liền, tàu địch, và cả 
những con cá ngon lành nữa. 


Thoạt trông, nó không được ưa nhìn như các dô vật khác 
nhưng những tấm ván có buộc các nút dây thừng rất hữu 
ích: ném chúng xuống biển và đếm xem có bao nhiêu nút 
bị tuột khỏi tay bạn trong một phiên lật đồng hô cát. Sau 
đó, bạn có thể tính toán được tốc độ di chuyển của mình. 


Bảy nút một tiếng... 
Tui mình đã dí quá giới hạn 
tốc độ. 


Ngay câ khi dá nám trong tay nhüng phuong tiên hiên 

đại nhất thi bạn cũng đừng chủ quan. Dai dương dây rẫy 
những chỗ cạn chết người, con tàu của bạn sẽ tan tành như 
chơi, lời khuyên tốt nhất là... hãy may mắn nhé! 


đầy BẢO VỆ CON TÀU KÒ 
Ngoài việc kẻ thù muốn đá văng bạn ra khỏi biển khơi, 
còn có hai mối nguy to lớn khác có thể nghiền nát con tàu 
của bạn. 


CUỘC CHIẾN KHÓI LỬA 

Bạn nghĩ nước là mối nguy lớn nhất trong lòng đại dương 
à, nhưng thật ra chính lửa mới khiến những tên cướp 
biển bật dậy lúc nửa đêm. Nếu có một ngọn lửa bắt 
nguồn từ những cuộn dây thừng và những tấm 
ván, thì con thuyền của bạn coi như tiêu tùng 
rồi (cả bạn cũng vậy luôn). 


Mùi nâu nướng hệt như mùi 
con mèo bị cháy xém 


M 
A ( 


Ÿ CÂNH BÁO BÃO 
Khi nghe tiếng gió hú lên như môt con quy dữ và 
sóng cao như một ngọn núi đập vào boong tàu, 
bạn nên làm hai việc sau: hát một bài vui nhộn 
và cầu nguyện. Nhưng bạn cũng có thể làm vài 
việc khác nữa: 


z 


2” CÓ găng bơm nước ra khỏi tàu 
nhanh hơn tốc độ di chuyển 


LE nó... Thât näng nô! 
V 4 


Thu cánh buòm ngán lai dê gió 
ít tân công hơn. 


` , f // lá Ï H 


ANU để, 


Nếu bạn rảnh thì lo mà 
chặt bớt cột buòm đi. Con 
tàu sẽ vững vàng hơn khí 
không có cột buồm đây. 


Ngừng lại, dò não 
tôm! Tui nó còn 
đang ở trên kia! 


Ném bớt các đồ vật ra khỏi tàu để 
giảm trọng tải cho con tàu. 


LUU Y SÜA CHÜA 
Bạn còn sống sót u? Khi con tàu cũ của ban đã bị hư hai, 
đừng mang nó đến bến cảng gần nhất để sửa chữa, nếu 
làm vậy bạn sẽ chỉ là một tay cướp biển tầm thường. Thay 
vì thế, hãy tìm một cái vịnh hẻo lánh, để vá lại thân 
tàu và rửa sạch nó. Đó gọi là sửa tàu. 


Đầu tiên, hãy kéo nó 
- một cách thận trọng, 
bởi vì nó dễ vỡ lắm - 
và từ từ đặt nó nằm 
nghiêng xuống. 


s 


AH 
= AE iy Ï >> 
SSE 


ZI S = 
RATES 


Cao sach nhüng * == = 
thứ do bẩn bám 


Lèn vào khoảng trồng giữa 2 tâm ván XG 
bàng dây thừng, và quét hắc ín nóng à 


: AG 
=. bên ngoài để nó không bị thắm nước. Ç) 


Bạn không được xao 
nhãng trong khí con tàu 
của bạn vẫn còn nằm phơi 
bụng trên bờ, hãy cất cử 
người trông chừng nó. 


Lính gác 


(iè NHỮNG LÁ CÒ DÁNG SO Á 


Môi con tàu cướp biên cần một lá cờ báo điềm lành (“Đầu 
Lâu Xương Chéo”) bay trên cột buồm để làm cho kẻ thù 
phải khiếp sợ. Bạn có thể thiết kế theo cách riêng của mình 
nhưng hãy chắc rằng nó có màu nền đỏ máu hoặc là màu 
đen huyền - với ý nghĩa: “Tao không ngần ngại xé toạc cái 
cổ họng khốn kiếp của mày, đừng có láo với tao”. Trong 
trường hợp mọi người không hiểu được thông điệp, hãy 
thêm vào vài hình ảnh hữu dụng khác: 


Đầu lâu và hai khúc xương 
bất chéo, thể hiện chính xác 
kết cục sẽ xảy ra với bát kỳ 
thằng ngu nào dám chống 
lại bạn. 


Một thanh gươm to dây hăm 
dọa thể hiện cách hành xử 
quen thuộc của bạn với kẻ thù, 


Chiếc dòng hò cát nhắc nhở kẻ 

thù của bạn rằng bạn không 

phải là kẻ kiên nhẫn và tốt nhất 
® họ nên đầu hàng ngay lập tức. 


+ a 
De 


x 


Những lựa chọn phổ biến 
khác, bao gồm: 


Bộ xương người đâm 
một trái tím rỉ máu. 
(Đáng yêu quá!) 


Một tên cướp biển 
uống rượu với một bộ 
xương người. 


Nó có thể là bất cứ điều gì mà bạn yêu thích miễn sao làm 
người khác cảm thấy căm ghét là được. (Cố tránh những 
thứ như mèo con với bộ lông mượt mà, bầy cừu nô đùa 
trên đồng cỏ, và đàn bướm bay lượn tung tăng trên bầu trời 
quang đãng.) 


Bạn sẽ dễ dàng nhận thấy hầu 
hết các thủy thủ đều buông vũ 
khí đầu hàng khi họ nhìn thấy 
một lá cờ ghê rợn từ đằng xa. 
Nhưng không phải ai cũng làm 
như vậy - điều đó là khởi đầu 
cho nhiều trận chiến khốc liệt 
trên biển. 


# CHƯƠNG 3 
° 8 


PA @ MÁU VÀ SÂM 


óm lại là thế này - hãy cầm kiếm lên và cướp lấy 

những thứ quý giá. Trước hết, có vài cách hèn hạ để 
dễ dàng cuỗm đồ trước khi đổ máu. Nếu bạn đi đúng nước 
cờ, kẻ thù của bạn sẽ gục ngã trong sợ hãi và bạn thậm chí 
chả cần phải đánh đấm gì cả. 


mm 


(iÈ, MUU MÔ XẢO QUYỆT ÉD 


TÓ RA HUNG TON 
Khi tiến gần đến một tàu buôn, hãy nhớ bạn là một con 
quỷ biển khủng khiếp. Cần làm điều này trước tiên: nếu 
bạn trông không dữ dàn lắm thì cũng cố làm ra vẻ thật 
đáng sợ. 


GÂY BẮT NGỜ 

Một mánh khóe khác là hãy đóng thật tốt 
vai diễn này: kéo một lá cờ bình thường 
lên, để những chiếc thuyền khác đến gần, 
giả vờ như thể bạn rất thân thiện và dễ 
gần... 

... và sau đó kéo lá cờ đầu lâu xương chéo 
lên cột buồm để tạo ấn tượng của một 
con quái vật biển. 


MỘT BÀY CƯỚP BIỂN 


Một trò bịp nữa là: nếu bạn vừa cướp được một vài chiếc 
thuyèn, hãy kéo lá cờ hải tặc lên trên cột buồm của từng 
chiếc. Nhìn từ xa, sẽ giống như thể một hạm đội cướp biển 
đang đến gân. 


(iÈ. DAN ĐẠI BÁC... AD 


Khi bạn tiếp cân được thuyên của đối phương, ban có thể 
bắt đầu hành động nhiều hơn là đe dọa các thủy thủ. Vũ 
khí lớn nhất của bạn dĩ nhiên là những khẩu đại bác. Hãy 
giữ cho chúng sạch sẽ và trân trọng chúng - vì nếu có một 
viên nào đó bay vào mặt bạn thì bạn không thể chiến thắng 
trong các cuôc thi sắc đẹp đâu. 


Cần có tám người đàn ông có tính kỷ luật cao để châm mồi 
cho khẩu đại bác. Tin buồn là ban sẽ rất may mắn nếu tìm 
được hai người đàn ông rưỡi có kỷ luật trên phần lớn các 

con tàu - vì thế hãy luyện tập thật nhiều. 


CHÂM MÒI MỘT KHẨU 
ĐẠI BÁC 

Trước tiên, hãy bỏ thuốc 
súng vào thùng, đặt 
những viên đạn kế tiếp 
nhau, và buộc chúng 
thật chặt. 


vâng 


Tiếp theo, hét lớn 
“Đi nào”, tín hiệu để 
tám chàng pháo thủ 
kéo như điên khẩu 
đại bác lên vị trí. 


Cuối cùng, cầm dây cháy chậm thoc vào lỗ trên thân đại 
bác. Có 3 điều sẽ xảy ra cùng một lúc: một quả đạn đại bác 
sẽ bắn ra cái vèo, xé tan tất cả những thứ gì không may trên 
đường bay của nó... 


... đại bác sẽ giật ngược lại như một con bạch tuộc 
rùng mình (tốt nhất là đừng có đứng đằng sau nó)... 


Máy cái đại bác này ồn ào | 
quá, phải không... | 


... và sẽ có một tiếng nổ 


hơi giống tiếng núi lửa / 

phun trào vang lên trong Cảm ơn, tôi khỏe - nhưng 
đầu bạn. Nếu bạn không mà mây cái đại bác này ồn 
thích bị tiếng òn làm dinh ào quá, phải không... 

tai nhức óc thì hãy kiếm 


thứ gì đó bịt tai lại. 


TÍ LÊ NGHICH VÓI THÒI GIAN 

Những pháo thủ giỏi có thể nap đạn và khai hỏa cho một 
khẩu đại bác trong vòng chưa dây hai phút. Trong một 
cuộc chiến dữ dội, việc nhanh chóng khai hỏa cho khẩu 
đại bác có thể tạo ra sự khác biệt giữa một chiến thắng 
vinh quang và việc làm môi cho cá - vì vậy hãy tập thao tác 
nhanh nhẹn. 

SÚNG MẠN THUYỀN MAN RỢ 

Nếu bạn đang chống lại những ké ngoan cố và khẩu đại 
bác thình lình không hoạt động, hãy thử giàn đại bác bên 
mạn thuyền của bạn: điều khiển thuyền của bạn dọc 


bác của bạn cùng một lượt. Chiếc thuyền sẽ nhanh 
chóng thuộc về bạn ngay sau đó. (Vấn đề duy nhất 
= là chiếc thuyền không còn nguyên vẹn nữa). 


Đó có phải là điều 
mà chúng ta vừa 
nói đền không? 


NHÜNG VIÊN LUU DAN 
HAY HO 

Ban cân thư giãn thâm chí 
trong lác dang hôn loan? Chi 
cần chụp lấy môt quả luu đạn: 
một quả bóng sắt hoặc gỗ 
rỗng được nhét dây thuốc nổ. 


Châm ngòi, và ngay lập tức 
ném quả lựu đạn của bạn vào 
tàu địch. Khi rơi vào tàu địch, 
nó sẽ nổ tung, đúng như bạn 
dự đoán! 


Đừng nhằm lẫn 
lựu đạn và táo nhé 
- không hay đâu. 


Nếu bạn thêm hắc ín và giẻ rách vào trong quả lựu đạn 
hỗn hợp của bạn, nó sẽ nhấn chìm những chiếc thuyền 
khác trong làn khói mù mịt đấy, bạn có cơ hội nhún 
nhảy trên thuyền mà không bị ai để ý rồi. 


Đừng đụng dén bộ 
râu của tao, thăng 
răng vâu vênh váo! 


(iÈ ĐẦU TAY ĐÔI ÉD 


Khi bạn đã ở khoảng cách đủ gần để có thể nhìn thấy lòng 
trắng mắt địch, thì đó là lúc nên nhảy qua thuyền của đối 
phương và tiếp tục đấu tay đôi rồi. 


NHỮNG CHIẾC RÌU VÀ MÓ NEO 
Nếu đối thủ của bạn không tiếp đón bạn một cách lịch sự, 
hãy dùng hai cách hiệu quả sau đây: 


1. Ném mỏ neo dính vào cột buồm của chúng. Sau đó, 
kéo thuyên của đối phương về phía bạn. Khi nó đủ 
gần, bạn có thể nhảy sang thuyên của họ và ra 
tay cướp bóc. 


2. Nếu thuyền đối thủ cao hơn 
thuyền của bạn, hãy dùng một thủ 
đoạn khác: tóm lấy hai cái rìu, dùng 
chúng để leo lên cặp theo hông tàu. 
Khi bạn đã ở trên tàu, hãy dùng rìu 
để đốn ngã cột buồm. 


M“a 


Sổ = 


SÚNG NGẮN PHIÊN HÀ 

Súng ngắn rất tiện dụng trong những lúc trọng yếu trước 
khi bạn nhảy vào tàu địch - hãy thử bắn hạ một tên địch 
khi bạn tới gần hắn đi nào. Nhưng có ba vấn đề với cái 
dụng cụ mới mẻ này... 


Trừ những lúc mặt nước 
biển bình yên như buổi 
sớm mùa xuân, thì hơi 
khó để nhắm trúng 
mục tiêu. 


Không khí ẩm thấp sẽ làm âm thuốc súng - thay vì giết chết 
người, khẩu súng ngắn của bạn sẽ nghẹt và đi ngủ luôn. 


Và cũng mất một lúc xoay sở 
để nạp lại đạn, trong khi có 
20 tay thủy thú lông lá đang 
bủa vây bạn. Bạn có thể xoay 
vòng vòng và đập báng súng 
vào đầu vài tên. 


Chờ xíu đi. 


DOÁN KIËM LẠNH 
LÙNG 

Súng ngắn thật bất tiện so với 
giá trị thực của chúng -dùng 
đoản kiếm thoải mái hơn 
nhiều, một vũ khí rất chiến 
cho bất kỳ tay hải tặc nào. 


Ngắn đủ để không bị mắc 
vào dây nhợ, bén đủ để gây 
sát thương, không quá nặng, 
không quá nhẹ - bạn có thể 
tin tưởng tuyệt đối vào thanh 
đoản kiếm. 


DAO GĂM QUỶ QUÁI 

Nếu bạn bị mắc kẹt trên tàu địch và muốn tung ra một đòn 
tấn công bất ngờ, hãy luôn thủ con dao găm trong túi. Đợi 
cơ hội đến là rút nó ra liền. 


Dao gám cũng là vũ khí đặc biệt 
tuyệt vời khi bạn ra trận - hãy kẹp 
nó giữa hai hàm răng để bạn rảnh 
tay dùng kiếm và súng. (Ngâm 
một con dao găm trong miệng 
còn làm cho bạn trông đáng sợ 
hơn nữa.) 


CHÔNG SÁT ĐỘC PIA 
Một mánh cuối cùng: ném một bụm chông sắt vào h 
khoang tàu kẻ thù. Các thủy thủ không mang giày, 

mấy đồ quỷ nhọn hoắt này sẽ làm đau chân cả lũ. 

(Và thật khó chiến đấu khi phải nhảy lò cò như vậy.) 


Z 
© 
Ü 


ến nhìn từ trên 


cao sẽ như thế này 


Một cuộc chỉ 


đây. 


© 
© 
E= 
= 
2 
© 
> 
= 
O 
Q 
S 
QQ 
3 
4 
Q 
<œ> 
= 
Ce] 


với nhau, để chắc ăn là họ không 


len lén rời đi được. 


Cẩn thận súng bị nghẹt 


kéo hai 


để 
lại gần nhau hơn. 


À 


Móc cái neo vào 
uyên 


th 


dun 


Nếu bạn tử tê, hãy trói kẻ 
thù lại thay vì chém họ 
ra thành từng mảnh. 


Lựu đạn tạo ra một 
luông khí dày đặc và 
khói cuộn xoáy. 


Les” 


E ce Le 


in càn Biết a 


= 


Mang càng 
nhièu vü khí 
càng tôt. 


(uid, SỰ TRA TẤN TÀN BAO SD 


Tất nhiên, một tên hải tặc có trái tim vàng như ban sẽ 
không hành hạ bất kỳ ai. Nhưng nếu bạn bị những tên 
cướp biển độc ác hoặc lực lượng hải quân bắt me f 
thứ së trở nên tôi tệ hơn nhiều. ` 


Nếu may mắn, bạn chỉ bị đòng 
đưa trên dây thừng và nhúng 
xuống nước biển, sau đó phơi 
dưới ánh nắng thiêu đốt. 


Ít ra cũng tốt cho 
làn da của tôi... 


Một trò chơi ưa thích khác của hải tặc được gọi là “vã mồ 
hôi”: bạn bị lột trần, và bị một vật nhọn chọc vào lưng, 

„aÁ trong lúc bạn phải nhảy múa quanh 
| côt buôm trên nên diêu nhac vui 


Mày thấy trò này 
vuí lắm hay sao? 


Ghê gớm hơn nữa là hình phạt chui dưới sống tàu: bạn sẽ 
bị cột vào một sợi dây thừng và bị co kéo dưới thân tàu, từ 
bên này sang bên kia. 


À, bữa trưa & sè. Tao cắn một miêng | 


đây ròi... trước được không? ' 


(Vì đáy tàu bị bao phủ bởi vỏ hàu cứng thô ráp, nên bạn sẽ 
đau thương đến chết.) 


$ 


Hoặc bạn bị tống vào thùng - 
gỗ nhôi đầy thuốcsúng  ˆ 
trong lúc một người khác 
đong đưa dây cháy cách đói 
chỉ vài cm. 


Và dĩ nhiên, bạn cũng có thể bị kéo 
căng ra bằng dây thừng, mình mẩy 
đầy gián hoặc ngậm một sợi dây 
thùng cháy trong miệng. Hãy tướng 
tượng ra mọi cách tra tấn ghê gớm 
nhất... Vài tên cướp biển nham nhở 
có thể đã làm thế rồi. 


Gù CỦACẢI AD 
Khi khói đã tan và quân địch đầu hàng, 
bạn có thể chạm những ngón tay vấy 
máu của mình lên đống của cải yêu dấu 
được rôi đấy. Nếu cướp đúng tàu, bạn 
sẽ trở thành những tay bất lương cực kỳ A 


Nếu may mắn, bạn sẽ tìm 
thấy những chiếc rương 
to đẹp dë dây tràn những 
đồng pơ-zô (đồng bạc 
Tây Ban Nha). 


= Đồng tiền bạc Thậm chí, nếu may mắn hơn, 
ee D ban së thãy trong dó có lân 
Y cả những đồng tiền vàng Tây 
Đằng tiên vàng Ban Nha. Một tên cướp biển 
No, có thể tiêu một đồng tiền đó 
trong vòng bảy tuần. 


CƯỚP CỦA HQP LÝ 

Cầm trong tay những thứ hào nhoáng thật tuyệt làm sao, 
nhưng bạn phải trải qua hàng tháng trời trên biển, trên con 
tàu đông đúc, hôi hám, trong khi thức ăn ngon và thuốc đã 
cạn kiệt. Vì thế bạn phải rời khỏi phòng để tìm chúng. 


Xem tôi có 


min Một thứ vô giá để cướp 
cái gì này! 


chính là con người: nếu 
bạn tìm thấy một bác sĩ 
thực thụ, hãy bắt cóc anh 
ta. Nuôi anh ta sẽ có ích 
cho bạn hơn là cả tá hồng 
ngọc và trân châu. (Nhiều 
hải tặc cũng bắt cả nô lệ 
rồi đem bán đi.) 


CHIA CHÁC 
Hải tặc là một nhóm tội 
phạm bình đẳng, vì vậy 
hãy khôn khéo trong việc 
phân chia của cải (Thuyền 
viên của bạn sẽ không xử 
bạn đâu nếu bạn phân 
chia công bằng.) 


(Bs NÉU DAU THÌ LA LÊN NHA... SD 


Hãy rời mắt khỏi những đống vàng và việc ăn chơi nhảy 
múa như những con hải câu vui vẻ đi nào, có một điều cần 
phải làm sau mỗi cuộc chiến: chữa các vết thương. Hoặc, 
như thường lệ, loại bỏ những phần nào cần phải loại bỏ. 


Nếu chân bạn bị nhiễm trùng, đừng băng bó và mong nó 
lành - cắt nó đi thôi, hoặc bạn sẽ chết thảm hơn một con 
cá nhám. Tin xấu là bạn sẽ bị cưa chân trong lúc hoàn toàn 
tỉnh táo. 


Và đây có phải lá 
bài của anh không? 


Một cuộc phẫu thuật cắt 
chí mắt vài phút - hãy cô 
nghĩ về những thứ khác. 


Sau khi bạn đã bị cắt rời chi, họ sẽ 

gí que sắt nung đỏ vào vết thương để 
càm máu. Nỗi lo duy nhất của bạn sau 
đó là vết thương sẽ bị nhiễm trùng lại ròi 
bạn cũng chết. Dù sao thì đó cũng là một 
cuộc đời dạn dày đây vui thú trên biển khơi! 


CÁI GIÁ CỦA NHỮNG BỘ PHẬN CƠ THỂ BẠN 

Đừng ủ rũ như thế... Nếu những bộ phận cơ thể của bạn 
bị cắt đi, đổi lại bạn sẽ được chia tiền thưởng nhiều hơn. 
Đại khái là như vầy: 


À 

ZAS 
= 

Z 


= 


GN 
N 


— 
AIN 
NN 
AA 


Tổng cộng lại thân thể ban tri giá 2100 đồng bạc. (Mặc dù 
vậy, sau khi nhận được khoản tiền này, bạn cũng khó mà 
„ưởng thụ được nó.) 


CÁC DICH BÊNH GHÊ TÔM j \ 
Bị thương trên biên đã là điều tôi tệ, nhưng dịch bệnh còn 

tệ hơn - đặc biệt nếu bạn đi đến những nơi nóng nực. Nếu 
không may, một nửa số thuyền viên của bạn sẽ chết vi 

bệnh tật vào cuối hành trình. 


BỆNH HOẠI HUYẾT 
Nếu bạn bị rụng răng, không nhìn được rõ ràng và ngất xiu. 
Bạn chỉ tỉnh dậy sau một đêm vì sự 
chòng chành trên biển, có nghĩa là 
bạn đang mắc bệnh hoại huyết. 


Bệnh hoại huyết sẽ tắn công khí 

bạn không nạp đủ lượng trái 

cây. Vì vậy hãy luôn mang theo _ —_„ 
một miếng chanh bên mình. 


Tôi nghĩ tôi bị nhiễm 
bệnh da xanh da đỏ rỗi! 


Không may thay, còn có cơn 
sốt vàng da, bệnh hoại tử, 
và hàng tá căn bệnh khác 
không tên, và chanh không 
thể trị khỏi mọi loại bệnh. 
Chỉ có một cách để thoát 
chết khỏi những dịch bệnh 
khủng khiếp - đó là, đừng 
nhiễm bệnh. 


CÁI CHÊT CAO QUY 

Như bạn thấy đấy, có rất nhiêu cách hay ho dẫn tới cái 
chết của một hải tặc. Khi một người đồng đội trung tín 
ngủm củ tôi, làm thế nào để tiễn đưa anh ta ra đi một 
cách xứng đáng. 


Khâu dính anh ta lại vào một mảnh vải buồm, mũi khâu 
cuối cùng đặt giữa hai lỗ mũi. Nghe có vẻ độc ác nhưng 
bạn cần phải xác định được anh ta đã chết thật hay chưa. 


Đặt đạn đại bác ở đầu và chân của anh ấy để làm nặng 
thêm. Sau đó, (mặc dù bạn là một hải tặc cực kỳ cứng 
côi và không phải đàn bà con gái) bạn vẫn được phép rơi 
nước mắt. 


Anh ta cứa cổ rất tài... 


CHUONG 4 


TRÊN BIẾN VÀ TRÊN BÒ 


huc sự ban chỉ dành môt phần nhỏ cuộc đời mình để 

vung vẩy kiếm và cướp bóc của cải thôi - đại dương 
rộng mênh mông và có quá nhiều tàu bè. Một quãng thời 
gian dài trong đời, bạn chỉ trôi giạt dưới ánh mặt trời oi ả, 


cố để không hóa điên. 


(uÀ THÚC ĂN HÔI HÁM dÀ 
Ăn trên biển thường là ăn cho có hơn vì vui thích, trừ phi 
bạn nghiện ăn món đậu hầm mỗi ngày trong suốt ¿ 
6 tháng. Nhưng hãy vui với mỗi miếng án -vi 4 
nhiều hải tặc đã bị đói đến chết rôi đấy. 


Nếu bạn bị thọt chân, thì phải 
chắc là bạn giỏi nâu ăn - những 
hải tặc khuyết tật thường được 
phân làm đầu bếp, 


Vấn đề là không thể giữ được thịt tươi nếu không ướp muối 
hoặc xông khói chúng - nhưng sau đó chúng lại bốc mùi 
như óc mực. Có bốn giải pháp sau, và chúng không hề viên 
vông đâu. 


1. Đem một nửa trang trại lên tàu của bạn. 


Gà là một sáng kiến. Quả của chúng (người trên bờ 
goi là trứng gà) rất tốt cho ban. 


2. Di câu cá 


3. Thât may mán khi ban tinh cò gáp duoc môt hòn dáo 
đầy nhóc những con vật khoái khẩu, và mang một ít vê bỏ 
vào nôi. Hầu hết các loài vật không quen thuộc với con 
người, nên rất khó để bắt được chúng. 


Chắc tụi nó 
thích tuí đó! 


4. Nấu lại thịt cũ, nhưng nhớ ướp chúng với nhiều rượu, 
gia vị cay nồng, giấm và rau củ chua để bạn không cảm 
nhận được mùi thịt cũ. Chúng tôi gọi đó là món salad 
Salmagundi - mọi hải tặc đều ưa thích nó. 


Ex 


TÚI XÁCH NGON LÀNH 
Nếu bạn vẫn còn thấy đói (và thường là thế), bạn có 
N thể thử công thức của Henry Morgan”: 


Chọn một cái cặp 
xách (túi da) trông 
ngon ngon và xắt nó 
ra thành từng mảnh 
bằng con dao bén... 


… lấy đá dần từng 
miếng da này cho 
đến khi mềm và 
trông hấp dẫn, cạo 
sạch sẽ rồi đem 
quay trong vài giò... 


... sau đó, cắt thành 
từng miếng nhỏ vừa 
miệng, và nuốt nó với 
từng ngụm lớn rượu 
rum. Bạn thấy sao, 
bạn không đói à?? 


* Xem trang 71 để biết thêm vẻ lão này. 


ĐỪNG NHÁC TỚI NGÜ CÔC 
Một loại thức ăn không bị ôi thiu là đồ khô: bánh quy làm 
từ bột mì và nước. Nhưng có một vấn đề nho nhỏ - hầu 
hết trong số đó đều có hàng tá những con giòi mập ú bò 
lúc nhúc. Hãy ngòi ăn trong bóng 
tối, ít ra bạn không cần phải 

nhìn thấy những gì bạn nuốt. 
Chúc ngon miệng nhé... y 


MÓN NƯỚC KHỔ SỞ k 
Uống cũng không có gì làm vui đâu nhé: bạn thường chỉ 
được uống một ngụm nước mỗi ngày. Nước (được chứa 
trong các thùng gỗ dơ bẩn) sẽ chóng trở nên không dùng 
được, nên bạn sẽ phải chuyển sang rượu rum và bia. 


Bạn cũng có thể uống nước biển. Nhưng nó chỉ làm bạn 
càng lúc càng khát thêm mà thôi đến khi bạn phát cuồng 
lên. Những tay hải tặc liều lĩnh thường uống nước tiểu của 
họ. (Có sao đâu - bạn muốn trở thành hải tặc mà...) 


Một vài lua chon | 


(id CHÓNG IAI SU TÉ NHAT 4 


Khi con tàu đã khởi hành và boong tàu sạch bóng, chẳng 
còn nhiều việc để làm trên một con tàu hải tặc. Hãy tạo ra 
những niềm vui ít ôi cho mình, như là: 


Xế Hát và nhảy theo một 
bán nhạc cũ. Một nhạc 
công có thể chơi hầu như 
bất kỳ giai điệu nào cũng 
như người đầu bếp biết 
cách nấu một con rùa 
cho đúng cách. 


KE Lén lút đánh bạc (mặc dù nó 
chính thức bị cấm). Nhưng coi 
chừng đó, nếu bạn đang gặp xui 
xẻo, bạn có thể cháy túi khi kết 
thúc cuộc hành trình. 


DÒ lẻo mép! 


KE Dạy cho con vet vài câu tiếng 
Anh. Nếu bạn huấn luyện được 
nó, bạn sẽ kiếm được một món 
hời khi bán nó lúc trở về nhà. 


GIÁC NGÜ NGON 

Vì không có gì dáng để thức nên chắc bạn sẽ muốn chop 
mắt một lát. Nếu bạn là thuyền trưởng, bạn sẽ có một căn 
buông nhỏ được trang hoàng đẹp dë và một chiếc giường 
riêng để nghỉ lưng. 


Nhưng đây mới là nơi hầu hết mọi người nghỉ ngơi - một 
chỗ tối tăm, ẩm thấp, võng đưa kẽo kẹt, lũ chuột bò lúc 
nhúc dưới sàn tàu. Và đó chính xác không phải là khách 
sạn năm sao sang trọng gi đâu... 


_ những ngọn sóng. 


trên một chiếc tàu lớn. Bạn thường bị _ Í` 
đánh thức vì một vài con chuột muốn ù 
: 7 á 


NHÀ VÊ SINH BIÉN CÁ 

Khi bạn cân giải tỏa nỗi buôn, sẽ có một cách trực tiếp trên 
hầu hết các con tàu: bạn đứng trên mạn tàu phía trước và 
tiểu xuống. Nếu sóng vỗ mạnh thì hơi nguy hiểm đấy, hãy 
đứng vững nhé. 


(May mắn là lão thuyền trưởng thì không cần phải nghiệp 
dư quá như thế - ống có một cái rãnh ngay kế cabin của 

À ` 2, ~ Z À À K . À? 

ông và cái rãnh đó dô trực tiếp xuống biên.) 


Gián, nhện và những — _ 


= nào ó dây -ban sẽ phâi làm | gai ốc khác sẽ giải 

Ë quen Với Việc ñgủ ngay cạn | -khuây cho bạn trong 
= hàng tá những tay thủy thủ _ A _ đêm tối — hãy - 

E ` hôi rinh khác. | 


` 


GÈ HẢI TẶẠC TRÊN BÒ é 
Khi dâ quen cuôc sông trên biên, ban së thây minh 
nhu môt con cua khô khôc & trên bò - môt hái tác thuc 
su sông nhò vào nhüng con sóng. (Và ít nhiêu anh ta 
thích thê hiên diêu này.) Nhung thinh thoáng, ban së 
muôn câp cáng. 


CẢNG HẢI TÁC 

Nếu chịu khó quan sát, bạn sẽ thấy có 
nhiều thị trấn ven biển trên thực tế 
được cai quản bởi hải tặc. Đừng có 
dựng tóc gáy lên, hãy hưởng thụ 
số tiên bạn cướp được và qua 
đêm như một người trên 

đất liên. 


| Bạn luôn nhìn thầy những 
I hải tặc ở trên đất liền - anh ` £' 
ta vẫn dí như kiểu đang 

trên một con thuyền chòng 
chành vì bão. 


= 
VN 2 
NO 


ĐẢO HẢI TÁC 

Cũng như các thị trấn, có nhiều hòn đảo hải tặc biệt lập 
đây đó. Nếu tìm được một chỗ thích hợp - và nếu có vài 
trăm người bảo vệ cho bạn - bạn có thể định cư trên bờ 
một thời gian. 


Hãy cố tìm một 
nơi tốt lành để trú 
ẩn - bạn không 
muốn một tàu hải 
quân lớn tình cờ 
ghé thăm đấy chứ. 


HOANG ĐÁO D _ 


Đây cũng là một kết thúc khác chẳng mấy vui vẻ trên một 

hòn đảo: khi một cơn bão biến chiếc tàu của bạn thành 

đống gỗ vụn và đẩy bạn dạt vào một bãi biển nào đó giữa 

trùng khơi. Bạn có thể hoàn toàn đơn độc, nhưng đừng lấy 
làm buôn về bản thân. 


Trước hết, tìm môt ít nước ngọt. Nếu không uống nước 
trong vòng ba ngày bạn sẽ chết. | 


Tiép theo, tim môt nguôn 
thức ăn thường xuyên. 


Rồi tìm một chỗ ngủ, nơi nào làm bạn cảm thấy hoàn toàn 
dễ chịu suốt đêm. 


Nhưng điều quan trọng 
hơn hết là để ý tàu 

thuyên qua lại. Nếu bạn 
nhìn thấy họ, cố gắng MP 
làm điều gì đó để họ 2 N 
nhân ra ban. 


f 


(id KÉT THÚC CÓ HẬU? ¿ý 


Ừ, như bạn đã biết, cuộc đời cướp biển thường có kết cuộc 
không mấy tốt đẹp... Nếu bạn thơ thần trên bờ, bạn sẽ có 
thể bị bắt và xử tội. Và nếu điều đó trở thành hiện thực, 
một trong ba điều sau đây sẽ xảy ra tiếp theo. „3 


` 


1. Ban sẽ bị giải đến bến 
tàu và bị treo cổ, trước 
một đám đông lao nhao 
và phấn khích. Rồi thi thể 
bạn sẽ đong đưa trong 
cơn gió lạnh lẽo, trong lúc 
nước biển ăn mòn da thịt 
bạn và bây mòng biển ria 


xác bạn. 


Thậm thí, bạn chỉ còn trơ lại bộ 
xương tội lỗi. (Sau khi xem xét, có lẽ 
đây là kết cuộc thương tâm nhất.) 


ma 


2. Cái này thi khá hon - 
rât nhe nhàng. Ban có 
thê bi tông vào trong 
ngục và bỏ mặc đến 
phát điên lên trong 
bóng tối. 


Nhưng đừng đầu hàng! 
Hãy chứng minh rằng 
ngay cả một kẻ độc ác 
đôi khi cũng phải mim 
cười trước số phận... 


3. Ăn xài như vua chúa! Điều đó đồng nghĩa với việc bạn 
có thể làm người khác bị treo cổ sớm hơn, cười vào mặt kẻ 
thù, lấy hết tất cả của cải mà bạn đã cướp được bao nhiêu 
năm trời và dạo bước trong ánh hoàng hôn, tự do và tuân 
thủ pháp luật. 


(Nhưng có khi bạn lại thích 
quay về tàu và bắt đầu đi tìm 
thêm vài vết thương nghiêm 
trọng nữa.) 


Ke 


CHUONG 5 


GHI CHÉP VÊ HÂI TÁC 


ày cậu nhóc, hãy đóng cửa lai để tránh gió lùa, và 
No lấy những lời khuyên cuối cùng trước khi lên 
đường. Bạn sẽ học được những mánh khóe trên tàu, khi du 
hành và những cám dỗ ở những nơi bạn ghé qua, Nhưng 
trước hết, hãy tìm hiểu về những tay hải tặc mà có khi bạn 
sẽ đụng độ trong chuyến đi của mình. Thực ra, nếu không 
chạm mặt họ thì tốt hơn. 


mm 


(d, TAY XÔ LÁ DUOC HÂM MÔ đà 


RÂU ĐEN: Tên thật của hắn là Edward Teach, nhưng nghe 
nó chả đáng sợ tẹo nào nên hắn đã đổi tên. Con người hắn 
rất độc đáo và man dai: cặp mắt hoang dã, khuôn mặt như 
thứ gì đó dưới đáy biển sâu, và (chuẩn bị mà sốc nhé) một 
bộ râu đen khổng lò. 


Khi vào trận chiến, hắn thường châm lửa đốt 
những sợi thừng dưới nón của mình, vì thế 
hắn được bao bọc bởi một đám khói đen 
đặc. Nhiều người nói, hắn pha thuốc 
súng vào rượu, và thường bắn những 
thuyèn viên của mình - nhưng giờ 
chả còn ai tin mấy chuyện tào lao 
vậy nữa. 


BARTHOLOMEW ROBERTS: Nôi tiếng táo bạo vì hắn 
thường tấn công vào những tàu có nhiều đại bác hơn tàu 
của hắn. Hắn là một thuyền trưởng tàn bạo, các thủy thủ 
tôn thờ hắn. Là một hải tặc kỳ dị, hắn hiếm khi đụng đến 
rượu, mà lại thích uống một vại trà đậm đặc hảo hạng hơn. 
Hắn cũng có một ban nhạc lớn trên tàu để có thể thưởng 
thức tiếng kèn trumpet. 


EDWARD LOW: Bạn bè gọi hắn là 
Ned - nhưng số này có vẻ không 
nhiều. Có lẽ, hắn là một trong số 
những người kinh khủng nhất từng 
đứng trên boong tàu... Những tù 
binh nào chỉ bị hắn ném ra biển 
thật là may mắn. 

Một trong những cách giết thời gian 
hắn yêu thích nhất là xắt tai kẻ thù 
và chấm muối tiêu ăn. 


`. 


í 
FRANCIS LOLLONAIS: Một tay hải tặc khác 
mà chắc hẳn bạn không muốn dây vào. 


Khi không chơi trò moi tim những tên cướp 
biển tội nghiệp và quẳng vào mặt các thuyền 
viên, thì hắn lại liếm máu nạn nhân trên lưỡi 
kiếm của mình. 


+ 
HENRY MORGAN: Tay hái tác huyên thoai này dâ làm 
nên tên tuổi khi chiếm lấy hải cảng lớn nhất Nam Mỹ, 
thuộc Tây Ban Nha. Hắn là một trong số các hải tặc giàu 
có nhất trên đời - nhưng sự nghiệp cướp bóc của hắn lại 
không kéo dài. 


= —“——— xš 
| 
—— 


Hắn được phong làm hiệp sĩ và trở 
thành Thống soái của Jamaica. 
Thử đoán xem hắn làm gì tiếp 
theo? Sự thật là hắn đã bắt và 
treo cổ hàng tá hải tặc... kể 
cả những bạn bè của hắn 


lúc trước. 


(iÈ, NGUY HIỂM - PHU NÜ TRÊN TÀU Á 


Bạn biết rồi đấy, phụ nữ bị cấm ngặt trên tàu hải tặc, 
nhưng đôi lúc bạn không thể coi thường một người phụ nữ 
tốt. (Hoặc xấu, tùy theo cách nhìn của bạn.) Có hai người 
phụ nữ khủng khiếp trên biển khơi, đặc biệt nổi tiếng... 


NGỠ NGÂNG MARY READ 

Đương đầu với một thế giới bất công, chỉ xem trọng đàn 

ông, cô nàng Mary đã nảy ra ý nghĩ: cải trang thành đàn 
ông, gia nhập hải quân Anh và bắt đầu chiến đấu. 

Từ khi cô sắm cho mình một thanh kiếm như hầu hết 

những thủy thủ khác, không ai còn chú ý đến một vài khác 

biệt nho nhỏ của cô ấy nữa. 


Tụi bây đánh đắm 


như con gái í! (< 


ANN BONNY VÀ CALICO JACK 
Trong khi dó, môt phu nü tên 
Ann Bonny dâ du hành trên 
dai duong trong bô dang cüa 
một người đàn ông, với một 
hải tặc tên là Calico Jack. 
Một ngày nọ, cô bị tàu hải 
quân bắt và cô phải lòng 
một thủy thủ. Thật bất 
ngờ, vì người thủy thủ đó 
chính là Mary Read. 


F Amn Bonny (có tỏ ra 
thật nam tính) 


LÀM BÊ MẶT ĐÀN ÔNG 
Kể từ đó, Bonny và Read đồng hành cùng 
với Calico Jack, cướp bóc như những hải 
tặc thực thụ. Trong một trận chiến ác liệt, 
_ hầu hết các thủy thủ đều tìm chỗ nấp, 
nhưng hai người phụ nữ chiến đấu như 
những chú sư tử. Mary bực tức với lũ hèn 
nhát này nên rút súng bắn chết cả đám. 
Có hơi thô lỗ, nhưng bạn không thể phủ 
nhận rằng họ rất cá tính. 


Calico Jack (đàn ông đích thực) z 


(iÀ ĐIỂM DÉN TRONG MO QQ 


Nào, giò thi anh 


_ ban muốn đi đâu? P 
Có nhiều điểm đến Sẻ. 
rất hấp dẫn dành ` 
_ cho hải tặc đấy... 


TỘI ÁC Ở CARIBBEAN 
Quản đảo này có nhiều 
nơi trú ẩn tuyệt vời 

- và ở đây nổi tiếng 

có nhiều hải tặc lộng 
hành. 


ĐẠI TÂY DƯƠNG 


DẢI ĐẤT TÂY BAN NHA 
Đây là một vùng rộng lớn. 
Từ những năm 1500, Tây 
Ban Nha đã trở thành một 
đề quốc hùng mạnh ở 
= Trung và Nam Mỹ (chúng 
__ ta gọi đó là Dải đất Tây 
= Ban Nha), và họ chở những 
con tàu dày áp vàng vẻ 


TUONG TÀN TRÊN DIA TRUNG HÁI 


Bây giờ ở đây rât bình lặng, nhưng ` vào 
thé ky 16, nó lúc nhúc bon cuóp biên 
tham lam. 


PHIÊU LUU DÉN CHÂU PHI 

Châu Phí là vùng đất tràn ngập 
vàng và ngà voi quý giá, vì vậy 
đừng có ngạc nhiên vì sao bọn ÂN ĐÔ DƯƠNG 
hải tặc lại dòm ngó nơi này. : 


hòn đảo này đâu. 
Nhưng bọn hải tá 


(id CÁC LOẠI BUÔM đà 


Buòm mũi ngọn 


Buòm mũi 


Cột buồm 


Mạn phải tàu 


Buồm căng 
chéo trên 


Buồm căng 
chéo 

Buòm căng 

chéo dưới 


Mũi trước tàu 


=—= 


Buòm chính ngon 


i ^ À 
7 pé Cột buôm 
lo), lái 


27 


Thang dây 
(dây thàng 
bên) 


Dây néo 


Đuôi tàu 


(iÈ LOẠI TÀU? AN 


Ban dang phân vân xem nên cuóp con tàu nào trong lễ 
thực hành cướp biển đầu tiên của mình? Dưới đây là một ` 
vài chọn lựa: 


Thuyền nhỏ một buôm: nhỏ, xinh, 
tiện lợi, dễ dàng trú ẩn trong các 
vũng vịnh biệt lập, nơi những 
con tàu lớn không thể vào được, 


Thuyền galê tốc độ có mái chèo, được 
các hải tặc ưa dùng - rất linh hoạt ở 
dưới nước nhưng bạn cần có cả trăm 
tên nô lệ để chèo thuyèn. 


Hỏa công vô đối: một 

con thuyền to có ba cột 
buôm được trang bị đẩy 
đủ những khẩu đại bác. 


Giờ là lúc bạn đi đến cùng 
trời cuối đất, dấn thân vào 
hiểm nguy và tiền vàng. Chúc 
bạn thuận buôm xuôi gió, 
gặp những kẻ thù hèn nhát 
và vô số châu báu... 


Hẹn gặp lại bạn ở 
ngoài khơi! 


MÔT NGÀY LÀM HÁI TÁC 


Sam Taplin - Ian McNee 


Linh Thu dich 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 

Giám đốc - Tổng biên tập NGUYỄN MINH NHỰT 
Biên tập và sửa bản in: PHAM DÔ PHƯƠNG CHI 
Bìa: ĐỖ BIÊN THÙY 
Trình bày: VŨ THỊ PHƯỢNG 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 
Địa chỉ: 161B Lý Chính Thắng, Phường 7, 
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (08) 39316289 - 39316211 - 39317849 - 38465596 
Fax: (08) 38437450 
E-mail: hopthubandoc@nxbtre.com.vn 
Website: www.nxbtre.com.vn 


CHI NHÂNH NHÀ XUÂT BÁN TRÉ TAI HÀ NÔI 
Dia chỉ: Số 21, dãy A11, khu Dâm Trấu, Phường Bạch Đằng, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 
Điện thoại: (04) 37734544 
Fax: (04) 35123395 
E-mail: chinhanh@nxbtre.com.vn 


CÔNG TY TNHH SÁCH ĐIỆN TỬ TRÉ (YBOOK) 
161B Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, Tp. HCM 
ĐT: 08 35261001 - Fax: 08 38437450 
Email: info@ybook.vn 
Website: www.ybook.vn 


Khổ: 15,5 cm x 23 cm, số: 2415-2014/CXB/16-247/Tre 
Quyết định xuất bản số 1397A/QĐ-Tre, ngày 31 tháng 12 năm 2014 
In 2.000 cuốn, tại Xí nghiệp in Nguyễn Minh Hoàng 
Địa chỉ: 510 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình 
In xong và nộp lưu chiểu quý I năm 2015 


SAM TAPLIN - IAN MCNEE 


an dai bác bay vèo vèo, nhüng con bâo gâm rá, nhüng bênh dich tai quái 
cuộc đời hải tặc không chỉ toàn là chuyện vui thôi dâu 

Nhưng nếu bạn đang khát vàng, hãy nhặt kiếm lên và cầm lấy cuốn sách này 

Chắng có tay hải tặc lừng lẫy, ngang tàng nào lại không mang nó 


theo bên mình trong những chuyến hành trình cả 


`= ISBN 978-604-1-05973-3 
Môt iii Li hâi tác 


[s] 
` NAN 
[s] 


934974 I 132233 
- Giá: 52.000 đ 


vs 


